


Trần Đức Phô 


Tôi đã thấy bao điều trái ngược 

Xung quanh mình những chuyện đở, hay 
Tấn trò đời nay vinh mai nhục 

Thân phận người ngọn cỏ gió bay! 











Tôi đã thấy 

Tác giả: Trần Đức Phố 

Bìa: Thiên Kim 

Trình bày: Nguyên Bảo 
Tranducpho xuất bản 
Copyright()2018 by Tranducpho 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Tôi Đã Thấy 


Tôi đã thấy đoàn người khốn khổ 
Trừng mắt nhìn họng súng, dùi cui 
Để bảo vệ ngọn rau, tất đất 

Dù nguy nan vẫn quyết không lùi 


Tôi đã thấy những người phụ nữ 
Trước đòn thù mà vẫn hiên ngang 
Không khóc lóc, van xin tha thứ 
Dẫu quanh mình sài, báo, hồ, lang... 


Tôi đã thấy những ngưo trai trẻ 
Dõng dạc hô Dân chủ muôn năm 

Gã quan tòa bỗng thành nhỏ bé 
Trước những người tù của lương tâm 


Tôi đã thấy những ông mãnh tướng 
Miệng thét la lúc có quyền uy 

Khi thất thế khóc không biết ngượng 
Ngao ngán cho bộ mặt trây lỳ 

Tôi đã thấy bao điều trái ngược 

Xung quanh mình những chuyện dở, hay 
Tấn trò đời nay vinh mai nhục 


Thân phận người ngọn cỏ gió bay! 


November 24, 2018 


I | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Quê Em Miền Tây Bắc 


Thương quê em chốn đèo heo hút gió 
Mái lá thưa không che nổi sao trời 
Đêm thức giấc nai lạc bầy tác gọi 
Nghe nao lòng như điệp khúc à ơi! 


Thương em bé ngủ vùi trên lưng mẹ 

Giữa trưa hè nắng đổ lửa trên nương 
Nơi dốc núi kìa dăm ba đứa trẻ 

Mặt buồn xo đi chân đất đến trường 


Thương quê em mùa về giăng nước lũ 
Đường hóa sông thành phố trắng mưa rừng 
Những em bé vùng cao càng lam lũ 

Mắt mẹ già những giọt lệ rưng rưng! 


Thương quê em những đoàn tàu rất vội 
Chở tài nguyên đem bán tháo nước người 
Từng mét gỗ, từng xe goòng mỏ quặng 
Còn thơm nồng những giọt máu đỏ tươi! 
Thương quê em những tượng đài, dinh thự 
Mọc hiên ngang trước đói khổ bần hàn 
Những “dấu ấn” của một thời lịch sử 

Rồi sẽ thành bia miệng của thế nhân! 


July 12 2017 


2 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Anh Bộ Đội và Món Quà Búp Bê 


Anh vượt rừng, băng suối 
Trèo đèo 

Leo thác 

Dẫm nát Trường sơn 
Đường anh đi 

Ngùn ngụt lửa căm hờn 
Anh tiến vào Nam 

“Giải phóng Sài Gòn” 
Một nhiệm vụ vinh quang 


Rồi hôm nay 

Chiến trận đã lụi tàn 

Anh hăm hở quay về đất Bắc 

Anh náo nức báo tin mừng thắng giặc 

Cho người vợ thương yêu đang ngóng đợi ở quê nhà 
Cho đứa con đầu lòng vừa biết gọi tiếng: “ba” 


Từ chiến trường xa 

Anh trở về 

Ba lô nặng tru những món quà 

Rất đơn sơ nhưng cũng rất đời thường 
Cần thiết! 


Trân đức Phô 
3 | 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Lọ nước hoa nhãn hiệu 777 


Thơm ngất ngây 

Anh nhặt được từ góc phố me Tây 
Sẽ đem về tặng vợ 

Rõ oail 

Quà cho con 

Là con búp bê xinh xắn 

Tóc xoăn 

Mang nhãn hiệu USA đế quốc 
Nhưng dễ thương và sẽ là quà độc nhất 
Vì quê anh chẳng có được bao giờ 
Vì quê anh con trẻ vẫn hằng mơi 


Nhiều năm dài chinh chiến 
“Xương trắng Trường sơn” 


Để hôm nay hạnh phúc ngập trong hồn! 


April 30, 2018 


Trân đức Phô 
4 | 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Bài Ca Người Biểu Tình 


Hôm nay sáng Chủ Nhật 

Ngày hội của toàn dân 

Khắp từ Nam ra Bắc 

Người xuống đường đông dần 


Dòng người như nước chảy 
Trên khắp mọi nẻo đường 
Những công dân áo vải 

Vì giống nòi quê hương 


Họ nêu cao khẩu hiệu: 

“Không bán đất cho Tàu” 
Dù đói nghèo, túng thiếu 
Phải giữ nước cho nhau! 


Kìa em thơ bé bỏng 

Kìa cụ già tóc sương 

Công nhân và trí thức 

Đều cùng nhau xuống đường 


Họ tay không vũ khí 

Chỉ có lòng can trường 
Và tình yêu Tổ quốc 

Đối diện với đao thương 


Trân đức Phô 
5 | 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Họ bị bắt, đánh đạp 

Như những kẻ tội đồ 
Nhưng không bị khuất phục 
Dù lực yếu thế cô 


Này công an, cảnh sát 
Đánh người quá dã man 
Có bao giờ anh biết 

Dân là người nuôi anh? 


Này chính quyền các cấp 
Sao hiếp đáp dân mình 

Dám xem thường Hiến Pháp 
Hành tội người biểu tình? 


Dấu thịt rơi, máu đổ 
Họ vẫn đi hiên ngang 
Bạo quyền là kẻ sợ 
Khi lòng dân kết đoàn 


Người đi như nước chảy 
Trên khắp mọi nẻo đường 
Những công dân áo vải 

Đi đòi lại quê hương 


Chủ Nhật, ngày 10 tháng Sáu, 2018 


Note: 

Viết với niềm xúc động và nỗi đau lòng khôn tả khi thấy đồng bào trong nước đi 
biểu tình để giữ cho toàn vẹn lãnh thổ mà bị nhà cầm quyền cho cảnh sát đánh 
đập dã man. 


6 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Bạn Cũ 


Bạn cũ quen nhau lúc ấu thơ 
Vẫn còn thân thiết mãi bây giờ 
Cho dù cuộc sống nhiều thay đổi 
Vẫn gọi tao mày như thuở xưa 


Có đứa làm quan ở tỉnh nhà 

Không giàu nhưng chẳng kém người ta 
Cũng xe hơi Nhật, nhà mặt phố 

Cũng uống sâm banh, hút xì-gà 


Có đứa lênh đênh giữa biển trời 
Quen mùi nước mặn, nắng trùng khơi 
Sóng to gió lớn không nao núng 

Dù có gian nguy vẫn mỉm cười 


Có đứa khôn ngoan giỏi bán buôn 
(Hẳn là không phải kẻ gian thương!) 
Đầu tư, tiếp thị theo thời thế 

Đại biểu doanh nhân của phố phường. 


Có đứa làm nông nối nghiệp nhà 
Điền viên vui thú, lánh phồn hoa 
Chồng cày vợ cấy đời êm ấm 
Hạnh phúc xuân xanh mãi đến già 


Có đưa thành danh đỗ giáo sư 
Nghiêm trang, đỉnh đạc vẫn khiêm từ 
Học trò yêu quý, người thân trọng 
Chẳng thèm cầu cạnh chút danh hư 


Riêng mình một kiếp vẫn lông bông 
Sắt chẳng thành kim, cải đã ngồng 
Thấm thoát tóc xanh đà bạc trắng 
Xứ người đời cứ mãi tay không! 
July 22, 2018 


Trân đức Phô 
7 | 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Bản Giao Hưởng Thủ Thiêm 


Em có nghe chăng tiếng nấc 
Của người dân quận Thủ Thiêm 
Hai mươi năm dài mất đất 

Oan khiên tiếp nối oan khiên 


Em có thấy chăng cháu bé 
Hai mươi năm chẳng cửa nhà 
Cuộc đời dãi dầu mưa nắng 
Lang thang trong bãi tha ma 


Em có thấy chăng thiền tự 
Đã thành gạch vụn, xót thay 
Trụ trì, chúng không do dự 
Hăm he bắt bớ tù đày 


Nhao nhao chúng đòi hí viện 
Phục vụ “quý tộc, tỉnh hoa” 
Ăn trơ ngồi trốc thô thiển 
Mặc dân tan cửa nát nhà 


Chúng xây quảng trường to lớn 
Gấm hoa phủ trên xác người 
Guốc cao, váy đầm đú đởn 

Vỗ tay hoan hỉ chúng cười 


Còn ai nghe lời trăng trối 
Của bà cụ tuổi bảy mươi 
Dặn con một lần sau cuối: 


“Đất cha ông phải đi đòi!” 


October 19, 2018 


S | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Bồ Nhí 


Anh là trai phóng đãng 
Em là gái phồn hoa 
Tình yêu đầy lãng mạn: 
Em tuổi teen, anh già 


Tình bắt đầu từ đâu 
Không ai ngờ, ai biết 
Đã ý hiệp tâm đầu 

Yêu nhau cho đến chết 


Anh quên đi vợ nhà 
Em quên người yêu cũ 
Hứa yêu anh thiết tha 
Vì mười căn biệt thự! 


Anh làm quan đầu tỉnh 
Em có Mercedes 

Hạnh phúc lên tột đỉnh 
Kệ người đời thị phi 


Hễ được làm bồ nhí 
Của quan hay đại gia 
Cũng như nàng Đát Kỷ 


Gặp Trụ vương ấy mài 


March 21, 2018 


ọ9 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Chính Trị Bình Dân 


An" 


Cảm hứng tác phẩm tp "Chính Trị Bình Dân" của nhà báo Phạm Đoan Trang 


Chính trị là gì? 

Ta khômg hề muốn biết 
Chảng tìm hiểu làm chỉ 
Chẳng tha thiết luận bàn 


Bạn cũng như tôi 

Chỉ muốn sống an phận, yên đời 
Nhưng hễ đã làm người 

Với trách nhiệm công dân 

Xin hãy nói với tấm lòng chân thật 
Xin hãy nói lời cần nói nhất 

Cho hôm nay 

Cho mai sau 

Cho lương tri (nếu như bạn chưa đánh mất!) 
Cho tự do 

Cho lẽ phải Con Người 


Chính trị bình dân 

Nên: 

Cảm thông với ngàn vạn dân oan 
Căm ghét những bất công, bạo ngược 
Phê phán loài sâu dân, mọt nước 


Khơi mầm nhân ái của cha ông. 
Trở về nguồn dù nam bắc tây đông 


10 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Chính trị bình dân 

Là tiếng nói bất đồng. 

Khi: 

Đất nước mình độc lập cũng như không 
Chin mươi triệu đang cúi đầu nô lệ 
Chín mươi triệu còng lưng đóng thuế 
Cho tham quan xây biệt thự, lâu đài 

Nợ nước ngoài 

Con cháu gánh oẳằn vail 


Chính trị bình dân 

Là cóm áo hôm nay 

Là sữa trẻ thơ không trộn thêm mùi hóa chất 
Là con đường làng có cỏ xanh cho em đi học 
Là tia mắt mẹ cười vui trong bữa cơm chiều 
Là ban mai bố không sợ tiếng loa kêu 


Chính trị bình dân 
Giản đơn 


Gần gũi biết bao nhiêu! 


April 27, 2018 


„ | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Chiếc Guốc Thủ Thiêm 


Người phụ nữ Thủ Thiêm 
Làm Facebook dậy sóng 
Những uất hận triền miên 
Đã hóa thành hành động 


Guốc chị mang dưới chân 
Bay vèo như phi đạn 

Bà Chủ tịch Hồi đồng 
Mặt mày như tro xám! 


Chiếc guốc nhỏ xinh xinh 
Bỗng làm nên lịch sử 

Là lòng dân bất bình 

Bắn vào loài quỹ dữ 


Chỉ là một chiếc guốc 
Chỉ là một đường bay 
Nhưng cả bầy nhơ nhuốc 


Chẳng rửa sạch nhục này! 


Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018 


12 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Chuyện Đất Nước Mình 


Đất nước mình quả thật thế đó anh 

Bốn ngàn năm đã vô cùng oanh liệt 

Bốn ngàn năm chẳng thiếu gì anh thư, hào kiệt 
Nhưng hôm nay sao bỗng hóa đớn hèn ? 
Sao hôm nay khiếp sợ bọn xâm lăng 

Để biển, đảo rơi vào tay giặc Bắc 

Trước dân lành anh hùm beo hục hặc 

Trước ngoại thù anh khép nép, van lơn 

Ôi ! còn đâu cái Dáng đứng Việt Nam” 

Khi đã ngã trên đường băng...Bắc thuộc I 

Khi cam tâm làm một kẻ tham tiền bán nước 
Quá rõ ràng đất nước sẽ về đâu I 


Em vẫn biết từ ngàn xưa cho đến ngàn sau 
Quan tham nhũng không thể nào trừ bỏ 
Nhưng sao mãi cứ trơ trơ mắt ngó 
Những đồng tiền khốn khổ của nhân dân 
Cứ tuồn về chất đống ở nhà quan 

Rồi bịt miệng ai to gan dám nói ! 

Anh khôn ngoan xin cho em được hỏi 
Sao dân mình mãi đói khổ thế anh ? 

Bảy mươi năm đất nước đã đấu tranh 
Mà hạnh phúc, tự do sao chẳng thấy? 
Mà dân oan mỗi ngày càng đông vậy ? 
Tình cảnh này, nông nỗi đó bởi vì đâu ? 
Thơ đã dài, em xin hẹn lần sau 

Vì đất nước về đâu anh đã rõ !I 


May 5, 2016 


13 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Chúng Nó Là Phản Động 


Chúng nó là phản động 
Thực thi những tà quyền 
Không cho dân được sống 
Được làm ăn bình yên 


Chúng để biển Tàu chiếm 
Chúng muốn xây đặc khu 
Mở sòng bài, ổ điếm 
Phản đối chúng bỏ tù 


Chúng cấm người bàn tán 
Chúng cấm người biểu tình 
Đặt luật An ninh mạng 

Để bịt miệng dân mình 


Chúng giả vờ yêu nước 
Chúng giả vờ nghe dân 
Để dễ dàng ăn cướp 
Và giết người khi cần 


Chúng đam mê quyền lực 
Chúng hưởng thụ, ăn chơi 
Xem dân như cỏ rác 
Và ngỡ chúng là trời 


Chúng nó mới là ngụy 
Dối trá và điêu ngoa 
Một bầy duy ý chí 


Chống lại nhân dân ta. 


June 23, 2018 


14 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Có Bao Giờ Đất Nước Thế Này Chăng 


Có bao giờ đất nước thế này chăng? 

Nơi Đông hải giặc Tàu xây căn cứ 

Những quả tên lửa tầm xa đang há mồm như thú dữ 
Nhắm về bờ Tây 

Đợi tàu ngư phủ 

Nhắm vào Việt nam 

Đợi giờ nhả đạn. 

Đất nước đang từng giờ hỗn loạn 

Phe phái tranh ăn 

Lòng người ly tán 

Đổ vỡ niềm tin 

Nhiễu nhương đã thành quốc nạn 

Kẻ có chức bán chức 

Kẻ tham quyền mua quyền 

Giá trị lương tâm nhẹ hơn đồng tiền giấy 
Ngoài Bắc trong Nam 

Dân oan nổi dậy 

Kéo nhau đi khiếu kiện đông như trẩy hội 
Tiếng kêu cứu vang trời Hà Nội 

Chính phủ lặng im 

Quốc hội lặng im 

Công an nhân dân bắt người vô lối 

Tan cửa nát nhà 

Trẻ thơ bị còng tay 

Người già bị đánh đến hấp hối 

Oan chất chồng oan, hận chất chồng hận 
Đàn ông tự vẫn 

Phụ nữ cởi truồng chống đối 

Chùa chiền biến thành đống ngói vụn 
Thánh đường đang chờ ngày bị đập phá 
Đất nước tang thương 

Kiếp người rơm rại 

May 13, 2918 


I5 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Đạn Bom và Dòng Sữa Mẹ 


Chị ngồi bên thêm nhà nhỏ 
Cho em thơ bú ngon lành 
Ngoài kia dường như súng nổ 
Phía này một khoảnh trời xanh 


Người mẹ bình yên thanh thản 
Đứa con ôm lấy vú tròn 

Dòng sữa tưởng chừng vô hạn 
Ngọt ngào nuôi dưỡng đời con 


Người quân nhân kia rất trẻ 
Lặng nhìn cảnh mẹ ôm con 

Đăm chiêu nhớ thời còn bé 
Mẹ thường ôm lấy anh hôn 


Chiến tranh vốn là man rợ 
Không dung dưỡng nổi tình người 
Nhưng dù đất trời đảo lộn 


Vẫn còn sót cánh hoa tươi 


November 5, 2017 


I6 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Có Một Bài Ca 


Có một bài ca nhớ suốt đời 

Bài ca chống giặc Bắc em ơi, 

Bài ca thuở Nguyễn, Lê,Trần, Lý... 
Hào kiệt, anh thư mãi vọng lời 


Nam Quốc Sơn Hà có chủ riêng 
Hồn thơ đanh thép vẫn còn truyền 
Hịch văn hun đúc lòng yêu nước 
Con Lạc cháu Hồng há dễ quên! 


Bài ca chiến thắng Bạch Đăng Giang 
Đống Đa khúc hát giặc kinh hoàng 
Vạn niên còn đó gương tiên tổ 
Không cùng trời đất với sài lang 

Bài ca ngày ấy ở biên cương 

Trai gái cùng nhau sống quật cường 
Quyết tử cho màu xanh nước Việt 
Ngàn đời đất Mẹ ngậm ngùi thương. 


18-2-2018 


I7 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Đất Nước Tôi 


ất nước tôi bây giờ thống nhất 

Nhưng lòng người chia cắt không nguôi 
Bốn hai (42) năm ai còn, ai mất? 

Hận thù kia đè nặng kiếp người. 


Đất nước tôi ngày nay bạc nhược 
Giặc Tàu ô từng bước gồm thâu 
Hồn tử sĩ ngàn năm ấm ức 

Máu xương thành bèo bọt biển sâu! 
Đ 

Đất nước tôi tự do chẳng có 

Mở miệng là đấu tố, bắt giam 

Sống phải biết lặng im, khiếp sợ 
Muốn an bình vứt bỏ lương tâm! 


Đất nước tôi trẻ thơ khó nhọc 

Bơi ngang sông, đu cáp đến trường 
Những bà mẹ tuổi đời thất thập 
Còng lưng già kiếm sống thê lương! 


Đất nước tôi đói nghèo đeo bám 

Dẫu rừng vàng, biến bạc, đồng xanh... 
Bởi lãnh tụ không dung chất xám 

Đề tham ô, lý lịch điều hành 

Đất nước tôi bạo tàn thống trị 

Kẻ giết người, cướp của lên hương 
Dân thống khổ, trời đầy oán khí 

Vẫn rêu rao hạnh phúc, thiên đường! 


May 3, 2017 


I8 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Đừng 


Hỡõi bộ đội, công an, cảnh sát 

Anh là người bảo vệ nhân dân 

Nên chĩa súng vào quân cướp nước 
Đừng bắn nhằm bồ mẹ các anh! 


Đừng nên quên cội nguồn dân tộc 
Người nước Nam yêu lấy Dân Nam 
Đừng gây cảnh thê lương, tang tóc 
Đề mai này hồi hạn ngàn năm 


Họ xuống đường chăng qua uất ức 
Muốn tỏ bày chính kiến đó thôi 

Nào có phải kẻ thù xúi giục 

Đừng nhẫn tâm mượn cớ giết người! 


Đất nước này bao lần máu chảy 
Đồng bào anh gian khổ, hy sinh 
Giàu hay đẹp nhờ dân cả đấy 
Đừng vong ơn như kẻ vô tình 

Hõi bộ đội, công an, cảnh sát 

Anh là người bảo vệ nhân dân 

Nên chĩa súng vào quân cướp nước 
Đừng bắn nhằm bồ mẹ các anh! 


June 14, 2018 


10 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Giặc 


Ngày xưa nghe thầy dạy sử 

Nói: giặc. kẻ cướp nước ta 

Giết người, chiếm đất, đoạt của... 
Bắt dân nô lệ trẻ, già... 


Lời thầy luôn luôn là đúng 
Bây giờ thấy giặc tràn lan 
Chúng đi từng bầy có súng 
Đuôi dân cướp đất xóm làng 


Giặc cưỡng dâm cả cháu bé 
Giặc còng tay đứa em thơ 
Giặc xông vào nhà dân để 
Đánh người, đập phá bàn thờ 


Giặc ủi Thánh Đường, Tu viện 
San bằng đền, miếu, nhà chùa 
Có ai cả gan mở miệng 

Dùi cui chúng nện cho chừa! 
Giặc kia từ ngoài Bắc đến 
Tháng Tư, Một Chín Bảy Lăm 
Những ai không thê vượt biên 
Cuộc đời từ đấy tối tăm! 


May 15, 2018 


20 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Đuốc Anh Thư 


Tôi viết bài thơ về các Chị 

Những người phụ nữ Bắc Trung Nam 
Dành cả cuộc đời cho Chân lý 

Vì Tự Do dẫu chết cũng làm 


Học tắm gương Bà Trưng, Bà Triệu 
Nối gót cùng Cô Bắc, Cô Giang 

Máu Anh Thư trong người chẳng thiếu 
Trước bắt công quyết chẳng đầu hàng 


Những tên người như chim báo bão 

Lê Phương Uyên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 
Trịnh Kim Tiến, Minh Hằng, Minh Hạnh... 
Lũ bạo tàn nghe đã hoảng kinh! 


Ta nam nhi cúi đầu hồ thẹn 

Uống sức dài, vai rộng tốn cơm 

Vì lo sợ lặng câm như hến 

Dẫu đời cùn dưới lửa trên rơm 
Đuốc Anh Thư sáng trời nước Việt 
Lửa Mê Linh chăng tắt bao giờ 
Hai ngàn năm đun sôi nhiệt huyết 


Cho đồng bào bừng tỉnh cơn mơ! 


November 15, 2018 


21 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Đọc Tin Quê Nhà 


Mỗi sáng vào trang Facebook 
Đọc tin đất nước, quê nhà 
Miền Trung hôm nay lũ lụt 
Miền Bắc bão tố hôm qua 


Tre em đu dây đi học 

Băng rừng, lội suối mỗi ngày 
Ghế bàn hư hao, đỗ nát 

Mùa về lạnh buốt heo may. 


Bệnh viện người người chen chúc 
Ôm đau không có giường nằm 
Tượng đài nghìn tỉ cứ đúc 

Nhà hát nghìn tỉ muốn làm 


Sinh viên bây giờ được phép 
Bán dâm không quá bốn lần 
Cô giáo dịu dàng, xinh đẹp 
Phải hầu rượu cho đại quan 
Ung thư lan tràn khắp chốn 

Tai ương lơ lửng mỗi nhà 
Thương cho dân mình hèn mọn 
Hòa bình sống cảnh can qua! 


November 18, 2018 


22 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Gửi Các Dư Luận Viên 


Các bạn được tuyển dụng 
Làm tên dư luận viên 
Chăng qua là bọn chúng 
Muốn củng cố chức quyền 


Tiền bạc hắn là quý 

Sự thật cần thiết hơn 
Chớ múa bút đánh đi 
Bán lương tâm, linh hồn 


Ai cũng có quyền nói 
Ai cũng có quyền im 
Dù im hay là nói 
Hãy tự vẫn con tim 


Đừng bảo nói vô ích 

Đừng bảo cố bôi đen 

Xã hội quá thối nát 

Tô hồng càng lọ lem 

Các bạn có nhiệt huyết 
Các bạn có tỉnh thần 

Hãy làm điều hữu ích 

Cho quê hương, người dân 


May 14, 2018 


23 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Đời Mới 


Xã hội này bây giờ đã đổi khác 

Chuyện vợ-chồng, chuyện con cháu-mẹ cha 
Bỏ nhân nghĩa lây lợi danh làm gốc 

Nên trầm luân vào thế giới ta bà 


Xã hội này bây giờ đã đổi khác 
Trường học ta luôn định hướng thầy cô 
Dạy con trẻ phải thù hẳn, tố giác 
Người thiện lương thì ắt hóa tội đồ 


Xã hội này bây giờ đã đổi khác 

“Đầy tớ dân' lương bồng có là bao 

Văn hay võ đều phải lo kiếm chác 

Biệt thự to, xe xịn mới tự hào 

Xã hội này bây giờ đã đổi khác 

Kinh tế thị trường “quá độ”, đúng không? 
Thiên đường đỏ sẽ mở ra trước mắt 

Nên cháu con hãy cố sức gánh gồng! 


March 13, 2018 


24 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Hải Đội Hoàng Sa 


Tháng ba lĩnh chỉ tiến về Đông 

Em tiễn anh đi, vợ tiễn chồng 

Tháng tám hồi hương... lời hứa vội 
Năm dài khóc mãi chiếc thuyền không! 


Hải Đội Hoàng Sa giữ cõi bờ 

Khua chèo, khuấy nước dưới trăng mơ 
Thân trai đâu hãm trong ao vũng 
Quyết chí căng buồm vượt sóng xô! 


Dòng máu anh hùng nối tiếp nhau 
Cha ông đi trước, cháu con sau 
Hiên ngang, ưỡn ngực xông ra biển 
Há sợ trùng dương sóng bạc đầu! 


Khao LÈ** buổi ấy nước cùng non 
Tráng sĩ thề đi dẫu mất còn 

Thân gửi ngàn khơi, hồn Mộ Gió 
Chí hùng vời vợi một lòng son. 


October 25, 2016 





* Hải đội Hoàng Sa (chữ Hán: #Ä?}[X), là tên gọi chung của đội tàu hàng 
hải do chính quyền chúa Nguyễn xứ Đàng Trong lập ra từ thế kỷ 17 với 
mục đích ban đầu là hàng năm đi thuyền từ Quảng Ngãi ra các đảo thuộc 
quần ‹ đảo Hoàng Sa để khai thác hải sản.(Wikipedia) . 

** Lễ khao lề thế lính là một lễ hội được nhân dân huyện đảo Lý Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi duy trì hàng trăm năm nay[ 1]. Thời gian đầu khi mới 
thành lập Đội Hoàng Sa, cứ hàng năm người của đảo Lý Sơn lại được 
tuyển mộ vào đội này làm binh, phu đi khai thác và bảo vệ Hoàng 5a và 
Trường Sa. Việc này gọi là "thế lính". Lễ khao lề thế lính là một lễ hội 
độc đáo với truyền thông uống nước nhớ nguồn nhằm ghi nhớ công ơn 
n8ười xưa hay nhóm An Vĩnh thuộc hải đội Hoàng Sa đã ra đi tìm kiếm 
sản vật và cắm mốc biên giới hải phận mà không trở về. (Wikipedia). 


25 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Lá Thư Trần Tình 


Em hỏi tôi, anh có còn là người Việt 
Chảy trong tim dòng máu đỏ, da vàng 
- Rất danh dự xin trả lời thân thiết 
Anh là người con nước Việt lầm than! 


Em trách anh hay luận bàn vớ vẫn 

Quên giống nòi theo đuổi bọn ngoại bang 

- Anh đích thực không phải người cộng sản 
Nhưng yêu quê hương, đất nước nồng nàn! 


Em bảo anh chỉ nghe điều 'nghịch lý 
Không hiểu gì sức mạnh thuở chiến tranh 
Cả đất nước đã anh hùng chống Mỹ 

Nên ngày nay độc lập mới được giành. 


- Không, em ạ! Hơn một phần tư thế kỷ 
Máu dân mình đã nhuộm đỏ non sông 
Không phải cho hoa bình, hay chân lý 
Mà đề cho cờ Đảng mãi thắm hồng! 
Em bảo tôi, anh là tên phản động 

Nên a dua với những kẻ lầm đường 

- Nếu quả thật anh có gan đề chống 
Xin một lần được chết với quê hương! 


2016 


26 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Lầm Đường 


Các anh chết vì lầm tin đảng X 

Đem bạo tàn thống trị nước Nam ta 
Các anh chết vì lầm tin Mác-xít 
Xem con người như vật chất, đô la... 


Đã quá rõ dưới chiêu bài cứu nước 

Các anh vào để chiếm lấy đất đai 

Làm nhiệm vụ cho Liên xô, Trung quốc 
Giải phóng ư? Xiêng xích nặng thêm hoài! 


Các anh chết bởi lọc lừa, xảo trá 

Lấy búa liềm đập phá những bát cơm 
Lấy chuyên chính xóa nhòa đi tất cả 
Xem nhân dân là lừa, ngựa không bờm 
Các anh chết vì một điều duy nhất 

Cho Đại đồng - Công xã Đỏ trường tồn 
Các anh chết chẳng bao giờ nhắm mắt 
Dân tộc này rồi cũng bị vùi chôn! 


May 24, 2018 


27 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Loạn 


Thời cuộc bây giờ quá nhiễu nhương 
Còn đâu công lý với cương thường 

Quan quyền ngược ngạo, dân ta thán 
Giặc nước lộng hành hận thấu xương 


Tự do, bình đăng nghĩ mà coi 
Là thứ xa hoa chăng thê đòi 

Mở miệng nhà tù đang chực sẵn 
Bạo tàn, sắc máu đợi lên ngôi 


Vì dân, ôi cũng mỉa mai thay 
Dân đói cho quan sống đủ đầy 
Chị Dậu, anh Pha không hộ khẩu 
Chí Phèo chăng rượu đề mà say 


Giữa buỗi thanh bình ngỡ loạn ly 
Người than, kẻ oán giọng aI bi 
Nước non còn đó mà như mất 
Độc lập, than ôi! Có nghĩa gì? 
Thế sự ngày nay đã loạn nhào 
Ân tình đạo nghĩa chẳng ra sao 
Sĩ phu ú ớ gà phải tóc 

Hào kiệt im hơi lặn chốn nào? 


June 30, 2018 


28 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Sống 


Sống nhiệt huyết làm sao đời trống vắng 
Sống cam đành sao hưởng thú tự do? 
Sống lẫn lộn không rạch ròi đen trăng 
Chăng ngục tù cũng một kiếp co rol 


Nếu có thể đừng thương mây, khóc gió 
Làm cây xanh cứ vươn thẳng tận trời 
Không sợ hãi dù nắng mưa giông tố 
Không lệ nhòa những chiếc lá thu rơi 


Nếu có thể hãy tự mình đôi mới 

Không bắt đầu thì mãi mãi là không 

Tâm chẳng động diều nào bay phơi phới? 
Được hay thua là ý niệm ở lòng! 

Đời vốn dĩ muôn ngàn lần đáng sống 
Dẫu thăng trầm cay đắng cuộc mưu sinh 
Đừng oán trách và cũng đừng chửi đồng 
Sạch hay dơ là trách nhiệm của mình! 


June 24, 2018 


20 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Yêu 


Yêu đâu phải cứ gần trong gang tắc 
Tay trong tay, mắt trong mắt trao tình 
Yêu có thể xa nửa vòng trái đất 
Nhưng hai lòng cùng một cõi tâm linh 


Yêu đâu phải cứ hẹn non, thề biển 
Nếu trong đời vẫn luôn nghĩ vè nhau 
Dù dang dở thuyền xưa không ghé bến 
Vẫn thương yêu cho đến lúc bạc đầu 


Yêu đâu phải cứ ghen tuông, nhung nhớ 
Cứ giận hòn, cứ năn nỉ, thứ tha 

Yêu đâu phải cần nên duyên chồng vợ 
Khi tình kia đã không dễ xóa nhòa 

Yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc 
Không so bì, không suy tính thiệt hơn 


Yêu có nghĩa chuốc khổ đau trần tục 
Cả ngàn thu đánh mât một linh hôn 


June 28, 2018 


30 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Tiền 


Nhẫn mặt nhân gian một chữ tiền 

Méo tròn làm xã hội cuồng điên 

Người lương không bạc khôn thành dại 
Kẻ ác của nhiều quỷ hóa tiên 


Phép làng, luật nước cũng chăng tha 
Đồng tiền điên đảo giống yêu ma 
Làm cho công lý đành 1m lặng 

Tội phạm quyền hơn cả quan tòa 


Quan chức giàu sang sống đủ đầy 
Mua nhà, gửi cháu học phương Tây 
Có tiền có của thêm nanh vuốt 
Hồng hách khinh dân lũ khuyên cầy 


Dân nghèo chắng bạc khổ nào hơn 
Lũ lụt quanh năm đói rã hồn 

Vạ gió tai bay chờ chực sẵn 

Chết đành bó chiếu để mà chôn 
Đồng tiền phi nghĩa chẳng bền lâu 
Hạnh Phúc xưa nay khó sở cầu 
Năng túi vàng tham nghèo túi đức 
Về ba tất đất được gì đâu! 


June 29, 2018 


31 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Máu và Hoa 
(Tưởng niệm 50 năm thảm sát Mậu Thân 1968) 


Pháo nỗ vang trời hay tiếng súng? 
Máu hòa nước mắt đẫm hoa tươi 
Giao thừa giây phút thành ác mộng 
Từ đấy quê hương thiếu nụ cười. 


Những nòng đại bác cùng khai hỏa 
Những khẩu AK siết chặt cò 

Anh vượt Trường Sơn mang súng đạn 
Về đây bắn giết thỏa lòng chưa? 


Quê tôi đau xót màu tang trắng 

Đầy xác em thơ, xác mẹ già 

Anh cười man rợ khoe chiến thắng 
“Anh hùng giải phóng” ngực cài hoal 
Mùa Xuân 68 nhiều uất hận 

Ngàn vạn hồn oan bị lạc loài 

Năm chục năm rồi không mộ táng 
Từng dòng lịch sử máu xương phơi! 


February 6, 2018 


32 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Một Vụ Án Ấu Dâm 


Một tên yêu râu xanh 

ấu dâm chin bé gái 
hưởng án treo ngon lành 
công lý đời nay đấy! 


nhờ lắm bạc nhiều tiền 
lại có công cách mạng 
dọa đốt thẻ đảng viên 
tòa sợ không xử nặng 


nguyễn khắc thủy là hắn 
cựu giám đốc ngân hàng 
tuổi đúng vừa bảy tám (78) 
máu thú vẫn còn hăng! 

tên thiện tâm chắng thiện 
diễn tuồng như thằng hề 
được ngồi ghế thâm phán 


có học lại u mê! 


May 12, 2018 


Trân đức Phô 
33 ° 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Những Chiếc Áo Mang Hình Lưỡi Bò Trên Đất 
Nước Việt Nam 


Chúng là những người “nước lạ" 
Tiến vào Móng Cái, tham quan 

Ngông nghênh tuồng như kẻ cả 

Ông/ bà chủ của Việt Nam!? 


Chúng mang từ phương Bắc tới 
“Bản đồ lưỡi bò” áo thun 

Phải chăng bọn này muốn nói: 
Biên Đông thuộc về Hán, Trung? 


Hỏi anh công an cưả khẩu 
Anh nhìn có thấy ứa gan? 
Hỏi ban Tuyên giáo của đảng 
Đề cho chúng nó làm càn? 


Còn nhớ những người yêu nước 
Chống Tàu mặc áo NO U 

Công an bao vây sau trước 

Bắt về đồn bót bỏ tù 

Biển Đông là của nước Việt 
Ngàn xưa dấu tích rành rành 
Đừng dâng cho loài nhung địch 
Ngày sau sử sách ô danh 


May 14, 2018 


Trân đức Phô 
34 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Nối Vòng Tay Lớn 
Cảm tác khi nghe cô nữ Hải quâm Hoa Kỳ hái "Nói Vòng Tay Lớn" trong dịp tàu sân bay 
USS Carl Vinson ghé thăm Đà Năng. 


Các anh đến từ bến bờ xa lắc 

Nối vòng tay với đất nước Việt Nam 
Hận thù xưa như ngọn đèn dần tắt 
Và tin yêu đã bộc phát nây mầm 


Các anh đến như trai hùng biển cả 

Trắng, đen, vàng...đều khí khái như nhau 
Không cúi đầu trước cường quyền, ác bá 
Nối vòng tay nhân ái thật nhiệm màu! 


Các anh đến kìa tung hô, chào đón 

Nhân dân tôi vốn hiếu khách, ôn hòa 

Dẫu có kẻ lòng còn nuôi hờn oán 

Hàng triệu người môi nở nụ cười hoa 

Các anh đến trời xanh trong, biên lặng 
Đêm, ngư thuyền chong đuốc sáng như sao 


Những con tàu hướng về Đông đón nắng 
Nôi đảo xa với đât Mẹ tự hào! 


March 10, 2018 


Trân đức Phô 


35 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Phiên Tòa 
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 


Chị ngồi sau hàng song sắt 
Dõi tìm bóng dáng thân yêu 
Hai đứa con khờ ngơ ngác 
Mẹ già tóc bạc liêu xiêu! 


“Mười năm!” — Quan tòa phán tội 
Cho người mẹ trẻ Như Quỳnh 
Bởi chị là người dám nói 

Những điều bọn nó hãi kinh! 


Lương tâm loài người tiễn bộ 
Đứng về phía chị hô to: 

“Dừng ngay cái trò khủng bố 
Tủ đày kẻ chuộng Tự do!” 

Chị đã ung dung, can đảm 

Tự hào trách nhiệm vinh quang 
(Chưa là đứa con có hiểu) 
Nhưng tròn đạo nghĩa công dân 


July 02, 2017 


36 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Những Đóa Hồng 
Trên Rào Chắn Kẽm Gai 


Xin lỗi em! 

anh không tặng những bông hồng đỏ thắm 
cho em yêu mà cài nó vào đây: 

lưới thép gai mắt cáo căng dày, 

đề dành tặng những người từng đồ máu 
để dành tặng những ai vì dân hô đả đảo: 

- không Đặc khu 

- không An ninh mạng 

- không đường chữ U 


Những bông hồng mang ý chí Tự do. 
những bông hồng Thánh thiện, đơn sơ 
như giọt máu của đồng bào đã đồ 

cho anh, cho em, cho tất cả mọi người 
cho mai sau, cho nước Việt thắm tươi. 


Ôi, những giọt máu đào 

rơi trên lưới kẽm gai 

có nơi đâu không nhỉ 

yêu quê hương cũng bị đánh đập, tù đày? 


Hỡi em yêu 

những bông hồng giất vào lưới kẽm gai 

vân đỏ thắm như tình em chung thủy 

vẫn hiên ngang ngâng cao đầu không ủy my 
vẫn thơm hương, vẫn rực Tỡ, huy hoàng 

dù quanh mình bạo lực, vẫn tràn lan 


Này anh cảnh sát 

này chú công an 

các người có thấy cuộc đời này sẽ đẹp 

khi không có những những hàng rào gai thép 
vây quanh những đóa hoa hồng? 


June 19, 2018 


Trân đức Phô 
37 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Sa Cơ 


Cứ tưởng anh là khúc củi to 
Làm tăng sức nóng nỗ bung lò 
AI dẻ cũng chỉ là rơm rạ 

Phát tiết một lần đã hóa tro. 


Cứ tưởng anh là kẻ trượng phu 
Vì đồng chí X sá chỉ tù 

Than ôi, bởi sợ làm ma ngục 
Anh đã nghẹn ngào khóc hụ hu 


Cứ tưởng là anh rất chịu chơi 
Dè đâu anh cũng sợ toi đời 
Đem người thân thích ra mặc cả 
Xem cái vung con bự ngất trời! 


Cứ nghĩ rằng anh sẽ khác thường 
Chẳng cần Lò trưởng rủ lòng thương 
Vì dân vì nước sao anh hoảng? 

Hối hận khi xưa trót lạc đường? 


Hồ lạc Bình Dương cũng phải hèn 
Nay anh rủ bỏ cảnh bon chen 

Trả xong ân oán cho bè đảng 

Về sống “đời thường" sẽ chóng quen! 


January 17, 2018 


* Bài viết mày là ngẫu hứng nhân đọc 'lời cuối cùng của một bị cáo' trên mạng. 


38 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Những Kẻ U Mê 


Có những kẻ đang làm đường lạc lối 

Đời mênh mông chẳng biết hướng về đâu 
Đi giữa ban ngày mà như đếm tối 

Đâm vào lương tri sức trán u đầu 


Có những kẻ không bao giờ chấp nhận 
Sự sai lầm của một lũ lưu manh 

Làm kiếp lừa mà vẫn luôn kiêu hãnh 
Mặc quê hương đang bị phá tan tành 


Có những kẻ sinh ra làm nô lệ 

Đời văn minh nhưng thích sống mù lòa 
Xem nhân sinh là một bầy con trẻ 
Những con người hư cấu được tụng cal 


Những kẻ u mê thường hay chửi đồng 
Chăng biết gì độcc lập với tự do 

Khi đất nước đang dầu sôi lửa bỏng 

Lại hùa theo kẻ ác để làm trò 

Những con người được nhân dân thán phục 
Những trái tim đồng cảm với dân oan 

Đâu đến lượt kẻ vô tri làm nhục 

Ngàn năm sau tên tuôi vẫn huy hoàng! 


November 1ó, 2018 


30 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Sao Nỡ Đành Quên 
Tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã hy sinh trên đảo Gạc Ma năm 1988 


Sao nỡ đành quên nơi biển Đông ngày đó 
Lệnh ban ra “không được bắn giặc thù' 
Là dũng sĩ cũng hóa thành tượng gỗ 

Làm bia người cho lũ giặc Tàu ư? 


Sao nỡ đành quên những anh lính chiến 
Đã hy sinh để bảo vệ sơn hà 

Không tất sắt giữa muôn trùng nguy biến 
Giữ chủ quyền trên hòn đảo Gạc Ma 


Sao nỡ đành quên nỗi đau xé ruột 

Con dại mất cha, vợ trẻ mất chồng 
Những bà mẹ từng đêm ngồi thức suốt 
Đợi con về, leo lắt ngọn đèn chong 
Sao nỡ đành quên một trời tang tóc 
Giữa quê hương hồn tử sĩ lạc loài 

Sáu mươi bốn anh linh chờ siêu thoát 
Đợi một dòng lịch sử nhắc tên ai! 


March 14, 2018 


40 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Thơ Tình Gác Lại 


Muốn viết bài thơ chuyệni trúc mai 
Lúc đêm thu mộng dưới trăng gầy 
Nhưng khi giặc cướp đang dàn trận 
Mộng mỊ e làm nhụt chí trai! 


Muốn viết tình thơ thật ngọt ngào 

Gửi người em gái kết tâm giao 

Mà nay tô quốc đang nghiêng ngả 

Vứt bút nghiên thôi, khoác chiến bào! 
Xin viết bài thơ nước Việt hùng 

Ngàn năm mài kiếm dưới trời Đông 

Bài thơ từ thuở Trần, Lê, Lý... 

Bất khuất hiên ngang — giống Lạc Hồng! 


2014 


4I | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Sự Im Lặng Của Bầy Cừu 


Ở vùng thảo nguyên nọ 

Có một bầy cừu non 

Lông mịn màng, trắng muốt 
Đôi mắt thơ ngây, tròn 


Thảo nguyên rộng mênh mông 
Bốn mùa xanh lá cỏ 

Đàn cừu mãi chơi rong 

Thả hồn cùng mây gió 


Cả đàn rất hiền lành 

Chăng bao giờ chạy đẫm 
Lên những chổi cây xanh 
Hoặc những bông hoa thắm 


Cũng ở thảo nguyên ấy 
Có một anh sói già 

Và dăm cô sói cái 
Cùng một bầy lâu la 


Sói vốn tính ngang ngược 
Hiếp đáp bạn láng hiệng 
Đã đôi lần rình bắt 
Những chú cừu đi riêng 


Đàn cừu sớm biết rõ 
Có lũ sói cạnh nhà 
Nhưng vốn hiền lại ngồ 
Bên lặng im dĩ hòa 


Bây sói thích thịt cừu 
Mỗi ngày bắt một chú 
Đàn cừu dần dần thưa 
Càng sợ, càng thêm lú! 


Rồi thảo nguyên xinh đẹp 
Thành hang ô sài lang 
Đàn cừu bị tiêu diệt 
Không một lời thở than! 
March 11, 2018 


42 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Thư Viết Cho Con 


Bài thơ bố viết vội đêm nay 
Trong lúc non sông máu lệ đầy 
Tổ quốc lâm nguy từ bốn hướng 
Bạn thù lẫn lộn, trắng đen thay! 


Mai sau con hãy nhớ nghe con 
Người Việt Nam còn nước Việt còn 
Suốt bốn ngàn năm dài lịch sử 

Tổ tiên quyết chí giữ giang sơn 


Nhưng đến hôm nay Quốc. hội bàn 
Xẻo từng mảnh đất của Tiền nhân 
Bán cho Tàu cộng không thương tiếc 
Mặc kệ khắp nơi oán hận tràn 


Thống thiết người dân thỉnh nguyện cầu 
Trẻ già trai gái nắm tay nhau 

Hô vang khẩu hiệu: “Dân phản đối” 
Lập Đặc khu bán nước cho Tàu 


Biên Đông Tàu cộng đã chiếm ròi 
Trường, Hoàng Sa chúng đặt thủy lôi 
Cắm thuyền ngư phủ ta lai vãng 

Và giăng tên lửa chắn bầu trời 


Thư viết cho con đã quá dài 

Vẫn lo nơm nớp chuyện ngày mai 
Những ông nghị gật mà bấm nút 
Là đất nước mình thêm ách tai 
Xin lỗi các con bố kém tài 

Cho nên thời cuộc chẳng thể xoay 
Bao giờ khôn lớn cần ghi nhớ 


Trăm triệu dân Nam mặc nạn này 


London, June 6, 2018 


Trân đức Phô 
43 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Tổ Quốc Tôi 


Tổ quốc tôi như con thuyền ngược gió 
Thắm gian nan từ thuở các vua Hùng 

Bốn ngàn năm quân thủ luôn dòm ngó 
Vững tay chèo, càng phải vững kiếm cung 


Tổ quốc tôi như con thuyền hãnh tiễn 
Xé màn đêm nô lệ vượt trùng dương 
Lý, Trần, Lê và hai triều Nhà Nguyễn 
Đã cùng xây nên đất nước thịnh cường 


Tổ quốc tôi con thuyền đang mắc cạn 
Bởi lọc lừa, bởi giả đối phi nhân 

Tên đao phủ khoác màu cờ cách mạng 
Kẻ bất lương bỗng chốc hóa thiên thần 


Tổ quốc tôi như con thuyền chở khắm 
Trước và sau là sóng biên bạo cuồng 
Muốn sinh tồn hãy vượt qua khiếp đảm 
Xúm tay vào quẳng món nợ xiêng gong! 


Mùng hai xuân Mậu Tuất 
Nhăm ngày 17-2-2018 


Trân đức Phô 
44 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ 


Suốt bốn ngàn năm, bốn ngàn năm 
Vẫn còn sừng sững đất trời Nam 
Cho dù giặc Bắc nhiều man trá 
Hãy đẹp mộng cuồng, bỏ thói tham 


Chúng mày chẳng lẽ chóng quên sao 
Phù Đồng Thiên Vương của thuở nào 
Một ngựa, một roi, xông pha trận 
Anh hùng tuổi nhỏ chí hùng cao 


Mê Linh vang lời hịch Vua Bà 

Thù chồng, nợ nước quyết xông pha 
Bảy hai thành quách gồm thâu lại 
Mày râu há dễ sánh đàn bài! 


Còn nhớ Cổ Loa đất quật cường 

Ngô Quyền kế tục nghiệp Thục Vương 
Đăng Giang nỗi sóng dìm quân Hán 
Nhục nhã muôn đời chúa Lưu Cung 


Còn nhớ như in chuyện ống đồng 
Thoát Hoan thái tử vốn cuồng ngông 
Đem binh thủy bộ sang Nam quôc 
Bị đánh tả tơi, sợ khiếp hồn 


Còn nhớ năm nào Ải Chi Lăng 

Chém đầu tên bại tướng Liễu Thăng 
Tán đớm, kinh tâm quân Mộc Thạnh 
Vương Thông thất thế phải xin hàng 


Còn đây oanh liệt gò Đống Đa 

Họ Sầm thắt cổ hóa thây ma 

Càn Long hoảng sợ thôi thèm muốn. 
Sai sứ bang giao giữ thuận hòa 

Đất Việt muôn đời là ngạo nghề 
Xem thường sống chết g1ữ giang sơn 
Cháu con nhất quyết không nô lệ 

Tổ quốc vong, nhà cũng không còn! 


June 9, 2018 


Trân đức Phô 
45 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Việt Nam, 
Chúng Tôi Gọi Tên Người 


Việt nam 

Tổ quốc này không phải của riêng ai 

Của dân tộc 

Của ông cha để lại 

Của chúng ta 

Của anh, của chị 

Của tôi, và của những em bé đang hoặc sẽ được sinh ra . 


Việt nam 

Đâu đồng xanh, đâu rừng vàng, biển bạc? 
Từ Ải Nam quan tận đến Mũi Cà mau 

Đất nước bình yên sao vang vang tiếng khóc 
Của toàn dân 

Oan ức, nghẹn ngào!? 


Việt Nam 

Những trang lịch sử oanh liệt, hào hùng 
Phá Bắc bình Nam 

Đuôi Nhật chống Pháp 

Tất đất nào mà không thắm máu xương 
Thể hệ nào không lẫm liệt, phi thường? 
Thế mà nay 

Lại rụt rè, hèn nhát 

Sợ Tàu cộng đến vỡ gan, tái mặt 

Như chuột sợ mẻo như đỉa phải vôi 
Luôn cúi đầu vâng dạ 

Khép nép 

Phận bề tôi! 


46 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Việt nam ơi! 

Sơn hà đang nguy biến! 

Hỡi hồn thiêng sông núi bốn ngàn năm 
Tỉnh dậy thôi 

Đừng mê muội mộng xa xăm 

Thiên đường đỏ của đói nghèo lạc hậu 
Thiên đường của đao gươm đạn súng 
Kẻ không tim, không óc dẫn đi đầu 

Cả giống nòi tiến về hướng 

Vực sâu! 

Việt nam 

Tiếng gọi ngọt ngào hãy gìn giữ cho nhau! 


Tiêng gọi hào hùng xin gọi mãi ngàn sau. 


March 30, 2018 


Trân đức Phô 
47 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Xin Đừng Vô Cảm 

Đừng vô cảm hỡi những dòng máu Việt 
Trước ngoại xâm và trước kẻ bạo tàn 

Cả dân tộc đang quặn mình rên xiết 

Sao nỡ đành ngoảnh mặt đứng bàng quan 


HõiI nông dân, hỡi công nhân lao động 

Hãy bền gan, vững chí, mãi kiên cường 
Quyết đấu tranh vì mưu cầu được sống 
Không cam đành bán rẻ đất quê hương 


Hõi danh sĩ, hỡi giáo viên, công chức 
Đang miệt mài lo cuộc sống hôm nay 
Xin lắng địu nghe lòng mình đôi lúc 
Đề thấy đời cần có những đổi thay 


Hõi binh sĩ, hỡi công an, tướng lĩnh 
Các anh là người bảo vệ non sông 
Từng tất đất nếu rơi vào tay giặc 
Ăn nói sao với Tiên tổ anh hùng? 


Hõi nhà báo, hỡi văn nhân, nghệ sĩ 
Nước non nhà trông cậy đến các anh 
Hãy gắng sức vì giống nòi yêu quý 
Cất lời ca, múa ngọn bút...tung hoành 


Hỡi lãnh tụ của cộng đồng, tôn giáo 
Gióng hồi chuông cảnh tỉnh lũ gian tà 
Chúng mê muội vì tiền tài, cơm áo 
Nhóm lửa hồng, nấu thịt nồi da! 

Hỡi tuổi trẻ lòng đam mê, nhiệt huyết 
Ngày mai này Tổ quốc sẽ về đâu? 
Khi sức dân đã đến hồi cạn kiệt 
Giống nòi ta lại nô lệ cho Tàu! 


Đừng vô cảm với đông bào nước Việt 


London 
June 17, 2018 


48 | Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Việt Sử Hùng Ca 


(Từ Hùng Vương đến Lý Nam Đề) 


Việt nam từ thuở Lạc-Hồng 

Bốn ngàn năm vẫn núi sông vững bền! 
Hùng Vương, Thục Phán dây lên 

Dựng xây đất nước, đặt tên cõi bờ. 

Đánh tan lũ rợ Hung-nô 

Diệt quân nhà Triệu, dựng cờ Cô Loa 
Nữ nhi tình trọng hơn cha 

My Châu dâng Nỏ nghị hòa tiêu vong. 
Triệu Đà chiếm lấy non sông 

Làm vua nước Việt nối dòng cõi Nam 
Hán quân vốn dĩ tham lam 

Xua quân tràn xuống phương Nam đất này 
Ai vương, Cù Hậu bắt tài 

Không màng nghỉnh chiến, hai tay đầu hàng 
Toàn dân tộc Việt lầm than 

Giống nòi nô lệ, giang san tiêu điều 

Mê linh Trưng nữ nhị Kiều 

Dựng cờ khởi nghĩa, chí kiêu ngút trời! 
Đánh cho Tô Định tơi bời 

Đánh cho quân Hán thây phơi đầy đồng! 
Một phen quật khởi thành công 

Ba năm kiến quốc, non sông thái bình. 
Bắc phương lại dây động binh 

Hát Giang Nhị Chúa trầm mình liệt oanh! 


49 Trân đức Phô 


TÔI ĐÃ THẦY | 2018 


Có người con gái đất Thanh 

Chí cao, gan lớn hùng anh hơn người 
Cưỡi voI, đạp sóng như chơi 

Phất cờ bá nghiệp cứu đời cứu dân 
Bà Vương Lệ Hải vang danh 

Quân Ngô khiếp sợ, sử xanh rỡ rang! 
Tiếc thay việc lớn đở dang 

Gươm thiêng nỡ gãy cờ vàng vội tan. 
Chớ đêm thành bại luận bàn 

Vì dân, vì nước chăng màng tiếc chỉ! 
Đông Ngô từ ấy trị vì 

Nước ta thành quận ngoai vị của Tàu 


Có ông Lý Bí lòng đau 

Chiêu binh mãi mã, gồm thâu cơ đồ 
Năm bốn hai (542) cướp thời cơ 
Vua Lý Nam Đề dựng cờ Vạn Xuân 
Nước nhà thoát khỏi ngoại bang 
Con dân đất Việt mở trang sử hùng. 


2015 


s0 | Trân đức Phô 





LONDON 
ONTARIO, CANADA 


